


Chợ Hoa Pleiku 
Tiền Giang 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Chợ Hoa Pleiku 


Tiền Giang 
Chợ Hoa Pleiku 
(Tản văn) 
CHỢ HOA PLEIKU 


Không biết bao nhiêu lần muốn thay đổi chỗ ở,tìm về vùng 
duyên hải đầy nắng và gió để cải thiện sức khỏe,nhưng tôi 
cứ chần chừ mãi.Trong muôn ngàn lý do giữ chân tôi ở lại với 
miền đất “nắng bụi mưa bùn”,ít ai ngờ đến ,đó lại là cái chợ 
hoa Pleiku mỗi năm chỉ họp có một lần.Tôi cứ cảm thấy hụt 
hẩng làm sao ấy,khi nghĩ rằng có một ngày nào đó,đến cuối 
năm mà mình lại không được dạo chợ hoa,mặc dù chẳng 
mua sắm gì nhiều.Đã bao năm nay,nó đã trở thành một 
niềm vui,một thói quen,có lẽ khó mà từ bỏ được! 


Không ai biết chợ hoa hình thành từ bao giờ,kể cả 
những người đã sinh sống ở Pleiku hơn nửa thế kỷ.Nếu tôi 
không nhầm thì sau năm 1975 kinh tế khó khăn,thú vui hoa 
kiểng ít người để ý đến.Nhưng rồi cuộc sống mỗi ngày một 
cải thiện,cái ăn cái mặc đã giảm bớt sức nặng,nhiều người 
bắt đầu quan tâm đến khía cạnh tinh than.Ma đã nói đến cái 
đẹp thì chẳng có gì thể hiện rõ nét và mạnh mẽ bằng hoa 
kiểng.Ban sơ,người ta chỉ mua mấy cành Hồng,cành Cúc hay 
bình hoa Lay ơn cắm trên bàn thờ hay chưng ở phòng khách 
mỗi khi tết đến.Chợ hoa chỉ bó hẹp ở đường Nguyễn Thiện 
Thuật và Hoàng Văn Thụ.Người ta bán hoa kèm theo giấy 
tiền vàng má và các thứ nhang đèn linh tinh khác. 


Đi tiên phong trong việc truyền bá thú vui chơi cây 
cảnh và hoa nguyên cành không phải các nghệ nhân hay 
người trồng hoa chuyên nghiệp mà là đồng bào dân tộc Gia 
rai.Khởi thủy,vì thấy mai trồng trong vườn nở đẹp,họ chặt 
mấy cành đem ra phố bán thử không ngờ lại được mọi người 
ưa chuộng.Thế rồi,mỗi năm,tết sắp đến,rất nhiều cành Mai 
đẹp gốc bị cưa hoặc chặt,sau đó đem đốt sơ và ngâm vào 
nước rồi buột vào xe đạp bày bán dọc theo các con đường 
Hai Bà Trưng,Trần Phú,nhất là đoạn trúoc Uy ban nhân dân 
Thành phố.Mai vườn cạn kiệt,họ lại lặn lội vào rừng sâu chọn 
các cây Mai tốt ,canh ngày vặt lá và đem phục vụ thú chơi 
hoa của người thành phố.Có những cành được bán với giá 
đến máy triệu đồng khiến việc săn lùng và tàn phá thiên 
nhiên mỗi ngày một dữ dội hơn.Cho đến khi phong trào chơi 
Mai kiểng thịnh hành,với kinh nghiệm của người trồng Mai 
chuyên nghiệp truyền đạt,họ còn đào cả gốc đem trồng vào 
chậu để bán với giá cao.Vô tình, một thú vui tao nhã lại tạo 
ra nỗi buồn lớn cho núi rừng. 


Nhưng công bằng mà nói,trong muôn ngàn sắc hoa 
Xuân,Mai luôn có một sự quyến rũ kỳ lạ khó lòng giải 
thích.Tôi để ýthấy năm nào,tại chợ hoa Xuân ,màu vàng và 
sự uốn lượn của cây Mai cũng thu hút sự quan tâm của 
khách tham quan một cách đặc biệt.Họ ngắm nhìn,bình 
phám,do giá và suýt soa.Những chùm bông múp máp,lúc 
liu,sắp nở,những chiếc lá non màu đỏ được gọi trang trong 
là “lộc”,gần như hớp hồn người xem.Những kẻ sành sỏi thì 


chọn lựa theo công thức "nhất đế,nhì thän,tam tàn,tứ 
thế”,còn người không rành thì cứ nhắm vào những cây nhiều 
hoa vói băn khoăn duy nhất là hoa có nở kịp đúng vào dịp 
tết hay không?Những chậu Mai quý được chăm sóc công 
phu khiến nhiều người mê mẩn nhưng khi nghe thông báo 
gia,häu hết đều lặng lẽ bỏ di. 


Qui mô chợ hoa ngày một lớn.Những ngày cận 
tết,các con đường có bày bán hoa đều bị tắc nghẽn giao 
thóng.Ké mua thì ít,người xem thì nhiều.Chủng loại hoa thì 
thượng vàng hạ cám đều có cả.Từ cây ớt kiểng bé xíu đến 
các gốc Sanh,gốc Sung to đùng phải dùng đến cả xe cẩu 
mới nhac nổi.Đắc tiền thì Mai,Dao,Phong lan,Cát Tường,Phù 
Dung.Bình dân thì Cúc,Vạn Thọ,Cẩm chướng hay Xương 
Rồng.Xe tải nối đuôi nhau chở Quất từ Hà Nội hay Đà Nẵng 
dồn dập đổ xuống chợ.Xe cọc cạch thì mang Hướng Dương 
và Mãn Đình Hồng từ các vườn hoa thuộc phường Hoa Lư và 
xã An Phú làm phong phú thêm màu sắc cho hội hoa Xuân. 


Về sau,chợ hoa được chuyển về đường Trần Hưng 
Đạo(trước đây là Trình Minh Thế).Hoa được bày bán dài theo 
suốt con đường.Khách thưởng ngoạn hay người mua hoa chỉ 
cần dừng xe gắn máy là có thể ngắm nhìn hay tiến hành 
giao dịch.Thế nhưng,việc cho phép người xe lẫn lộn trong 
chợ hoa gây ra nhiều hệ lụy.Đã có trường họp tử vong vì bị 
xe máy đâm phải khi đang xem hoa.Dự án công viên Lý Tự 
Trọng hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng và nhà Bảo tàng 
của tỉnh được xây dựng xong,chính quyền sở tại đã đưa chợ 


hoa Xuân vào hẳn bên trong và việc tắt đường mỗi khi tết 
đến đã chấm dứt.Người mua kẻ bán đều cảm thấy yên tâm 
hơn vì chợ hoa được quy hoạch ngăn nắp và khoa học. 


Mỗi ngày,hàng ngàn lượt người viếng thăm chợ 
hoa.Riêng tôi thì hình như chẳng bỏ sót ngày nào.Lúc chợ 
mới bắt đầu họp,cái cảm giác lâng lâng luôn đeo đẳng tôi vì 
thời gian chờ đợi gần một năm dường như quá dài đối với 
một người thích ngắm các loài hoa đẹp.Thế nhưng ấn tượng 
nhất có lẽ là buổi chiều ba mươi và chập tối trước lúc giao 
thừa.Đã thành thông lệ,những người có thu nhập thấp kiên 
nhẫn đợi đến thời khắc ấy mới đi mua hoa.Người bán liên 
tục hạ giá vì thấy phiên chợ đã sắp kết thúc.Nếu bán không 
được, hầu hết các chậu hoa đều phải vất đi.Sự mỏi mệt cộng 
với tâm lý muốn về nhà cho kịp đón giao thừa khiến việc 
mua bán trở nên quá dễ dãi.Giá nào cũng bán.Có những 
chậu hoa rẻ gần như cho.Không khí ầm 1,sói động khó lòng 
tả nói.Dén mười giờ,chợ hoa vắng lặng đến lạ lùng.Phải gọi 
đây là bãi chiến trường mới đúng.Lều bạc đã được tháo dỡ 
nhưng trên mặt đất ngổn ngang chậu vỡ và hoa héo.Tất cả 
hoa không bán được đều bị vất bỏ lại.Ai đã chứng kiến giờ 
phút ấy đều không khỏi chạnh lòng.Cũng là hoa nhưng có 
cành thì được đặt nơi trang trọng và chăm sóc chu đáo.Còn 
những cánh hoa tơi tả kia rồi sẽ về đâu? 


Chợ hoa Pleiku chỉ có thế.Nhưng sao mỗi lần muốn 
xa Phố Núi thì lòng lại chẳng đành!!! 


Tháng Giêng năm Canh Dần 


Tiền Giang 





Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả / VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 29 tháng 6 năm 2010 


